08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Trang Chủ » Nhà Thơ Việt Nam » Mường Mán (Trần Văn Quảng) » Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng 
Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Tuyên Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiếng Của Mường Mán (Trần 
Văn Quảng) 


& Nguyễn Văn Hiệp #® 0 


Mục Lục Bài Viết = 


Nhà thơ Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947, quê ở xã An Tuyền, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước năm 1975, ông tốt nghiệp tú tài phần thứ hai, và là cựu 
phóng viên chiến trường ở miền Nam. Hiện ông đang sinh sống tại thành phố Hồ Chính Minh với nghề 
kinh doanh. Trước đây, ông từng sáng tác: văn, thơ, kịch và họa sĩ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt 
Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam. Hiện ông đang công tác tại Công ty Văn hóa Phương Nam ở thành phố 
Hồ Chí Minh. 


Người từng yêu thơ Mường Mán, hẳn sẽ nhớ ngay đến những vần thơ tình đầy lãng mạn, nhẹ nhàng và 
sâu lắng. Với Mường Mán, khi đọc thơ chúng ta phải đọc thì mới có thể cảm nhận được “một chút mưa 
thơm” thấp thoáng trong thơ. Dẫu rất bay bổng, nhưng có lúc lại đời thường đến đáng yêu. Những câu 
thơ viết nhẹ nhàng như không, nhưng thật ra đó là một sự chiêm nghiệm. Hôm nay, mời các bạn thưởng 
thức những bài thơ hay nhất hay nhất của Mường Mán, những bài thơ nỗi tiếng của ông. 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 1/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 





Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu % Danh Ngôn Œ Status 


8 Thơ Ngắn 





Con Gái (Mường Mán) 


Con gái là chúa ngây thơ 

Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba 
Đã bảo rất ghét người ta 

Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa 

Đang nắng sớm bỗng mưa trưa 
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha 

Để vẽ lúc tươi như hoa 

Khi hờn như bão giông và vân vân 


Con gái tứ thơ bâng khuâng 
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao 
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào 
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca 
Con gái khác với quê nhà 
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương 


Trái Mơ (Mường Mán) 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 2/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Æ Thơ Ngắn 


Tình đầu giờ hóa như không 
Cánh chim mùa cũ số lồng bay xa 
Đôi khi anh nghĩ thật thà 
Trái chua thuở ấy không là... trái mơ. 


Với Xuân Hà Nội (Mường Mán) 
Mùa cốm xa rồi hương còn đây 
Sâm cầm về đâu cánh nghiêng trời 


Biếc xanh tà áo em qua ngõ 
Gói cả sông hồ thương nhớ ai. 


Heo may về phố cho khăn áo 
Lũ lượt xuống đường đón gió mai 
Em đi về phía xuân đang chớm 
Ta ngắn ngơ tìm phía nắng phai. 


Trễ chuyến giao thừa không về kịp 
Ta hái đóa quỳnh khuya lẻ loi 
Đi từ năm cũ sang năm mới 
Hoa lỡ thì mà người đâu hay. 


Hoa đào qua phố rao xuân chín 
Áo đào qua ngõ gọi thầm nhau 
Hà Nội chừng như thôi trở rét 
Đóa quỳnh chợt thức giữa chiêm bao. 


Chào Mưa (Mường Mán) 


Chào mưa quen chừng như bỗng lạ 
Bằy sẻ ngoan về dưới hiên nhà 
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ 

Thơm mơ gần và cả mộng xa 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


3/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Æ Thơ Ngắn 


Chào mưa chiều lang thang quên lối 
Con sáo buồn đứng trú gốc me 
Mơ áo trắng ngày xưa quay lại 

Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa 


Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay 
Qua sông bịn rịn nào ai hay 
Em về một nửa mưa bên ấy 
Buôn tôi chợt nắng phía bên này. 


Lá Tương Tư (Mường Mán) 


Sáng nay anh thấy mộng rất đầy 
Mộng về theo những cánh me bay 
Bay từ vai quên sang vai nhớ 
Xanh cả hồn anh bé có hay? 


Sáng nay anh thấy hai sao mai 
Một trong mắt bé một trên trời 
Tim vui anh thốt lên thành tiếng 
Chợt thấy tình cười trong miệng ai 


Sáng nay anh thấy mưa rất dài 
Mưa từ quá khứ tới tương lai 
Mưa trong cõi vắng anh ngồi đợi 
Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài 


Sáng nay anh thấy một cánh diều 
Mang tiếng cười ai vút lên cao 
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh 
Ước được làm chim để bay theo 


Sáng nay anh thấy một trời hương 
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


4117 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Æ Thơ Ngắn 


Sáng từ mồng một đến đêm rằm 
Soi đường tình ái cho anh tới 
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong 


Quàng lên vai bé một giòng sông 
Mênh mông non nước thuở tang bồng 
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái 
Sông chở phù sa ươm mắt trong 


Vẽ lên trán bé những ngày mưa 
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ 
Đôi bàn tay yếu như lá cỏ 
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa 


Gắn trên môi bé một mặt trời 
Đỏ chùm mộng chín tuổi đôi mươi 
Cùng bâng khuâng nhớ năm mười bảy 
Và nụ hôn tròn thơm ô mai 


Théi vào lòng bé một tiếng đàn 
Anh nghe chằm chậm bước Xuân sang 
Những đường tơ nõn rung như nắng 
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung 


Lăn vào hồn bé một cỗ xe 
Hai con ngựa trắng bước trong mê 
Nhạc vàng khua rộn đôi vòng ngọc 
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về. 


Gừng Và Muối (Mường Mán) 


Thiếu anh. Ờ thiếu người ta 
Thời gian bỗng thoáng như là biển khơi 
Nhưng rồi sắp ngửa ta bơi 
Bến không sóng vọng rã rời bờ xa 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


5/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Æ Thơ Ngắn 


Chợt hay cái thiếu khôn cùng 
Con đường đã rẽ muôn trùng nhánh xa 
Thôi thì gừng cứ cay và 
Muối mặn vẫn mặn ... hơn là thiếu nhau 


Đồng Khánh Ngày Xưa (Mường Mán) 


Răng mà cứ theo tôi hoài rứa 
Cái ông ni mới dị chưa tè 
Sớm trưa chiều ba bữa đi về 
Đưa với đón làm chi không biết 


Ôi đôi mắt chi mà tha thiết 
Đừng có nhìn làm loạn bước tui d 
Lá thư tình ông gửi làm chi 
Cha mạ biết rầy la tui chết 


Ông tán tỉnh làm chỉ không biết 
Tui nht ma như quỷ dưới âm ty 
Nói hoài lời hoa mỹ làm ch 
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được 


Tội tui lắm cách cho vài bước 
Đừng đi gần hai bước song đôi 
Xa xa cho kẻo bạn tui cười 
Mai vô lớp cả trường dị nghị 


Theo chi rứa răng mà không biết dị 
Thôi được rồi đưa lá thư đây 
Mai tan trường đợi ở gốc cây 


Tui sẽ tới trả lời cho biết. 


Trời Làm Mưa Ướt Áo O Rồi! (Mường Mán) 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


6/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Đôi mắt nhỏ ngắn ngơ đến tội 
Sợ chi mô lũ bạn anh hiền 
Răng O để gió bay tóc rối 
Bạn bè mô (mờ) đứng một mình riêng 


Cặp của O màu xanh lá mạ 
Vở của anh bọc giấy hồng điều 
Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má 

Tên chỉ nì... nói để anh kêu 


Tường trường anh có hàng rêu tím 
Đẹp cht mô mờ cứ nhìn hoài 
Tà áo O làm chi nên tội 
Răng cứ vò nhăn giữa bàn tay 


Bạn bè anh về rồi, O nol 
Còn ai mô mà phải ngại ngùng 
Trời mưa lớn ôm giùm sách vở 
Anh căng dù hai đứa che chung 


O cảm ơn anh làm chỉ rứa 
Răng không về hai đứa có đôi 
Mà đi giữa mùa thu tiếc nuối 
Trời làm mưa ướt áo O ròi! 


Qua Máy Ngõ Hoa (Mường Mán) 


Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó 
Về đi thôi O nớ... chiều rồi 
Noo làm chi mây trắng xa xôi 
Mắt buồn quá chao ol là tội! 


Tay nhớ ai mà tay bối rối 
Áo thương ai lồng lộng đôi tà 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


7/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Cứ tà tà ta bước song đôi 
Đi một mình tim sẽ mồ côi 
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp 


Để tóc rối cần chi phải kẹp 
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền 
Buộc hồn O vào những cánh chim 
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu 


Cứ mim môi réa là rất xấu 
O cười tươi duyên dáng vô cùng 
Cho anh nhìn những hạt răng xinh 
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại 


Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy 
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui 
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi 
Anh chọt thấy trần gian quá chật 


Không ngó anh răng nhìn xuống đất 
Đất có chi đẹp đě mô nò 
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê 
Anh hỏi mãi răng O không nói? 


Tình im lặng tình cao vời vợi 
Hay nói ra sợ dé giun cười 
Sợ phố ghen đổ lá me rơi 

Sợ chân bước sai hồi tim nhịp 


Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp 
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh 
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang 
Vẫn theo O giờ về tan học 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


8/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


Æ Thơ Ngắn 


Chim chìa vôi chuyền cành múa hát 
Trên hư không ve cưới mùa Hè 
O có nghe suốt dọc đường về 
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu 


Hoa tầm xuân tím hoang bờ dâu 
Lòng anh buồn chỉ lạ rứa thê 
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê 
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm 


Chiều đang say vì tình vừa ngắm 
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời 
Chiều ni về O nhớ thương ai? 
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh 


Thuyền xuôi giòng, ngắn ngơ những bến 
Anh như là phố đứng trông mưa 
Anh như là quế nhớ trầm xưa 
Sợ một mai O qua mát bóng 


Một mai rồi tháng năm sẽ lớn 
O nguôi quên những sáng trời hồng 
O sẽ quên có một người mong 
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi 


Còn nhớ chi ngôi trường con gái 

Lớp học sầu khung cửa giờ chơi 

Cặp sách quăng đâu đó mát rồi 
Vì O bận tay bồng, tay bế 


Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể 
Những lúc chiều đem nắng sang sông 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


9/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu <? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Về đi thôi O nớ chiều rồi 
Noo làm chi mây trắng xa xôi 
Mắt buồn quá chao ol là tội! 


Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào (Mường Mán) 


Ngày nắng nhớ đêm sương ngùi 
Xuống biển nhớ núi lên đồi nhớ khe 
Dầm mưa thu nhớ đêm hè 
Ở đồng nhớ cõi đi về phố đông 
Loay hoay hạt bụi sắc không 
Trở lòng nghe hông giữa lòng bao la 


Quần quanh trong cõi người ta 
Đôi khi trơ trắc như là cội cây 
Đôi khi thoắt vơi thoắt đầy 
Phần người phần thú bầy håy khó phân 
Ôm vai Lan, nhớ môi Vân 
Ăn đường thấy mặn, cắn gừng thấy chua 
Ngỡ thắng rồi bỗng thấy thua 
Cái tôi sắp ngửa cho vừa cuộc chơi 
Cái tâm vốn chẳng lắm lời 
Đôi khi chống dập đỡ vùi suýt tan 


Đi qua mặt đất ngỗn ngang 

Một ta mờ mịt giữa ngàn múa may 

Cảm ơn em đã cho vay 
Chút tình muối mặn để ngày nhớ ơn 
Để đêm ngát mộng bình thường 

Trái tim cỏ úa hóa vườn chiêm bao 

Đi qua trăm đỉnh mưa rào 
Ơn em ngọn nắng ngọt ngào khuya nay 


e Tuyên Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay & Diju Dàng Của Mường Mán 
e Tuyên Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


10/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu % Danh Ngôn [Œ Status 


8 Thơ Ngắn 


và sâu lắng. Hi vọng các bạn sẽ yêu mến những bài thơ trên, nếu có thiếu sót xin mời các bạn đóng góp 
ngay bên dưới để được bổ sung. Hàng ngày, vẫn có những bài thơ tình hay, thơ tình yêu buồn được sưu 
tầm và đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog ChieuTa.Com, đừng quên thường xuyên ghé thăm để 
cập nhật những bài thơ hay và mới nhất mỗi ngày, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ. 


EE E EE 1 
J K R Ze e A > ` r ^ D l 
¡ Các Bạn Đang Xem Bài Viêt Tuyên Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiêng Của Mường Mán (Trân Văn i 
Quảng) Của Tác Giả Trần Văn Quảng Thuộc Danh Mục Chùm Thơ Bắt Hủ Tại Blog ChieuTa.Com. 
¡ Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! i 
I I 
L we e en zm zm pm zm rm vm rm rm rm em pm pm pm mm rm rm rm zm rm em pm mm pm rm rm rm rm rm rm rm rm mm pm rm rm rm rm rm rm e em pm pm rm rm rm rm rm rm rm rm bm zm mm rm rm rm rm rm rm rm pm pm pm pm rm rm rm rm =l 


Xép hang bài viét? 
Bài Viét Liên Quan: 


e Tuyên Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


e Cảm Ơn Đà Lạt 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


@ y t m P 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 11/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 











Home Ảnh Đẹp SS Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


S Thơ Ngắn 
Tuyển Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế ` Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Vội Vàng 
Hay & Dịu Dàng Của Mường Mán Hay & Nổi Tiếng Của Mường Mán 


ES Chuyên Mục: Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


® Thẻ: Chùm Thơ Bát Hủ 





About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Để Lại Một Bình Luận 


Email của bạn sẽ không được hiën thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 12/17 


08:19, 14/10/2021 


Home Ảnh Đẹp 


Email * 


ĐĂNG BÌNH LUẬN 





https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


SS Hình Nền €2 Tình Yêu €? Danh Ngôn (Z Status 


S Thơ Ngắn 





66 Một người bình thường như bao 


người...." 


Bài Viết Mới Nhất 


13/17 


08:19, 14/10/2021 


Home Ảnh Đẹp 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


SS Hinh Nền Q Tình Yêu € Danh Ngôn (2 Status 


Æ Thơ Ngắn 


Status Mùa Đông, STT Tình Yêu Hay Viết Về 
Mùa Đông Buôn & Cô Đơn Tháng Mười 11, 
2021 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiếng Của Mường 
Mán (Trần Văn Quảng) Tháng Mười 10, 2021 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay A Néi 
Tiếng Của Mường Mán Tháng Mười 10, 2021 


Tuyển Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay A 
Dịu Dàng Của Mường Mán Tháng Mười 10, 
2021 


Nhà Thơ Được Yêu Thích 
Xuân Diệu 
(1916-1985) - 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) - 162 Bài Thơ 


Hàn Mặc Tử 
(1912-1940) - 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) — 160 Bài Thơ 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) — 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) — 360 Bài Thơ 





14/17 


08:19, 14/10/2021 


Home Ảnh Đẹp 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn Lë Status 


Æ Thơ Ngắn 


Danh Mục Xem Nhiều Nhât 


Hoa Đẹp 
Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 
Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 
Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 
Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu 
Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
Mùa Xuân 
Mùa Đông 
Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 
k Mùa Xuân - Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


08:19, 14/10/2021 


Home Ảnh Dep Eg Hình Nền 


Tuyến Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn Lë Status 


S Thơ Ngắn 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhi? Sao Hôm Nay Mët Mai Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 


STT Gió Mùa Về — 57+ Câu Status Gió Lạnh Đầu Mùa & 
Rét Mướt Tâm Trạng Tháng Mười 11, 2021 


Status Mùa Đông, STT Tình Yêu Hay Viết Về Mùa Đông 
Buồn & Cô Đơn Tháng Mười 11, 2021 


Tuyên Tập 10 Bài Thơ Néi Tiếng Của Mường Mán (Trần 
Văn Quảng) Tháng Mười 10, 2021 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của 
Mường Mán Tháng Mười 10, 2021 


Tuyên Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay & Dịu Dàng 
Của Mường Mán Tháng Mười 10, 2021 


Bình Luận Mới Nhất 
Nguyễn Văn Hiệp trong “Chết Cười” 101 Bài Thơ Hài 
Hước Về Tình Yêu Ngắn Cực Hay, Vui Nhộn 


huy trong “Chết Cười” 101 Bài Thơ Hài Hước Về Tình 
Yêu Ngắn Cực Hay, Vui Nhộn 


Nguyen huu thien trong Ảnh đẹp kèm danh ngôn ché thất 


tình cười rơi nước mắt 


Bạn Bè Của Tôi 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân" và giúp tôi nhiều 


trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 





DMNN PROTECTED 


< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com Old) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - 
Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 


16/17 


08:19, 14/10/2021 Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


https://chieuta.com/bai-tho-hay-cua-muong-man.html 17117 


